NHÀ MÁY NHIỆT-ĐIỂN 33.000 Kw 
TẠI. THỦ - ĐỨC - 


Điện-Lực Việt Nam là một cơ-quan tự-trị thành 
lập do Sáclệnh số 45/CC/GT ngày 27-1-1964, lãnh 
trách-nhiệm khai-thác điện-năng trên toàn lãnh-thô 
Việt-Nam Công-Hòa. 

Lúc đầu Điện-Lực Việt-Nam sắt nhập các cơ-quan 
đã có từ trước : 

— Quốc-Gia Trùng-Tu Điện-Lực Cuộc lếN 

` ơ-Quan Quản-Trị Ghương-trình Danhim Ẳ 

-€ơ-Quan Quản-Trị Chươngtrình xây cất nhà —— 

„ máy Nhiệcđiện Thủ-Đức 

— Nha Nghiên-cứu và Dự-Án. 


ơng đầu với bao nhiều khó-khăn và thử-thách. Điện- 
Lực Việt Nam cũng đã đạt được nhiều thành-tích cụ- 


thề : 
ù 


— Hệ-thống thủy điện Danhim 
s— Hệ-thấng nhiệt điện Thủ-Đức F 
— Hệ thống chuyền vận 230 KV và vòng đai 66 KV 

cùng các tram biến thế. 


Í 
- 
⁄ 
San 5 năm, với hoàn cảnh chiến tranh; (phải z - 
: 


Ngoài ra, Điện-Lực Việt-Nam cũng đã có cơsở 
hoạt-động ở hầu hết các tỉnh ly và thịxã quan-trọng 
trên toàn quốc, chuyên lo việc khai-thác điện-năng tại 
các thành-phố nầy. 


Song song với các cơsở đó, Điện-Lựe Việt-Nam 
còn phụ-trách việc điện-hóa nông-thôn, đem điện-năng 
đến tận cùng các quận-ly và thôn-ấp xa-xôi trên toàn 
quốc cũng như hợp-tác trong chương-trình lập 3 thí- 
điềm hợp-tác-xã điện nôngthôn ở Tuyên-Đức, Đức-Tu 
và Long-Xuyên. 


Trong tươnglai gần, Điện-Lực Việt Nam sẽ tiếp- 
thu tất cả các đặcnhượng hiện còn lại của các tư- 
nhân, các công quản và các Công-Ty của người Pháp 
(SIPEA) đang khai-thác ở miền Trung. 


© 


ĐẠI-CƯƠNG 


thông phát điện của Điện- Lực Việt: Nam tại Thị 
và các vùng phụ-cận thủ-đô. 

Hệ-thống phátđiện Thủ-Đức tọa lạc cạnh x: 
Saigon — Biên-Hỏa, cách Saigon 14 cây số, gồm eó 
cơ-sở chính sau đây : 


1° Nhà máy hơi nước .............. 33.000 KW 
3° Nhà máy Gaz-turbine ; 
— Gaz-turbine ] .............. 12.500 KW 
— Caz-turbine 2............... 15.000 KW 
2 
.—t 


-.——-———— ——~—— -7— 


3° Nhà máy Diesel ; 
— ð đơn-vị 1.000KW Thái-Lan.. 5.000KW 
— ð đơn+vị 3.100KW Hoa-Kỳ.. 10500KW 
— 3 đơn-«vị 1.500KW Hoa-Kỳ..  4.500KW 


Công-suất tồng-cộng của các nhà máy này là 
80.500 KW. Ngoài ra Điện-Lực ViệtNam còn có các 
Trungtâm phát-điện khác nằm rải trong Đô-thành 
(xem chương «Các nhà máy Diesel khác »). 


Đề chuyền‹vận và phâmphối điệnnăng về Đâ- 
thành, Điện-Lực Việt-Nam còn có các cơ-sở sau đây 
tại Thủ-Đức : 

1° Hệ-thống biến điện. 

#* Hệ-thống đường dây 66 KV và các trạm biến- 

thế 66/1ã KV. 

3° Hệathống phốitrí điện-năng. 


, 


© 


NHÀ MÁY HƠI NƯỚC 33.000KW 


Nhà máy nầy hoàn-thành ngày 2-3-1966 được kề là 
mệt công-trình vĩ-đại không những vì trị giá của nó 
(5.500.000 Mỹ-kim và 186.000.000 VN$) mà càn vì 
công-suất lớn. Hiện nay, với công-suất 33.000 KW, nhà 
máy nầy có đơn-vị lớn nhất tại Việt-Nam, sau 4 đơn- 
vị 40.000 KW của nhà máy thủy-điện Đanhim. 


Dự-án thiếtlập nhà máy này do các hãng Kỹ-ư 
Cô-vấn Rogers và Gibbs and Hill lần lượt đảm-nhiệm. 


Việc thực hiện côngtác được giao cho 3 Hãng thầu 
phụ-trách : 
— Hãng Babcoek and Wileox Co. cung cấp nồi 
hơi và phụ tùng 
— Hãng General Eleetrie cung cấp tua-bin và máy 
phát-điện 


— Hãng M.W,K. International xây cất phần công- 
trình đân-sự. 


ĐẶC-TÍNH : 


=6 ông suất TT Máy phát-điện Gaz turbine 13.500 KIP tại Thủ-Đức 
— Sẽ đơn-vị : 1 : 
— Sản lượng hơi nước của nồi 170 tấn/,iờ lŸÑ#V` (-) 
à NHÀ MÁY GAZ-TU 
— Áp-suất hơi nước......... 60 Kg/cm3 Me 0U Di 2 
— Nhiệt độ hơi nước......... 483°C Bộ thứ nhất gốm một máy 13.500KW là bộ máy 
— Nhiên-liệu Fuel-oil đầu tiên tại Việt-Nam về loại này. Nhà máy được hoàn 
— Mức tiềuthụ nhiên-lệ 10 tấn/giờ thành và bắt đầu hoạt động vào đầu năm 1966. 
— Năngsuất nổi hơi ..... 850/0 
RÈ” : ; ĐẶC-TÍNH ; 
— Nhiệtsuất tua-bin......... 3.350 Keal/Kwh 
— Tỡe-độ quay của tuabin... 3.000 vòng/phút TS NH5 
— Côngsuất máy phátđiện.. 44118 KVA — % đơnx| 1 
— Hệ-thống làm nguội máy... ydrogène — Nhiêniệu Tiesel-oil 
~~ Điện-thế' phát;xuất ¿. 13/800 Volts — Tiênthụ nhiền.liện ....... 0/471/wh 
: — T8eđộ tua-bin............. 5.100 vòng/phút 
© — Điệnthế phátxuất......... 11.000 volts 


Bộ thứ hai gồm một máy 15.000KW, có đặc-tính 


như sau : 
— Công-suất 15.000 KW 
— Tiêu-thụ nhiên-liệu 0.403 1/Kwh 
— Tốc-độ tua-bin............ 4.830 vòng/phút 
— Điện-thế phát-xuất......... 11:000 volts 


Ống dần đầu liên-hệ uới các máy Œaz turbine 
12.500 KI và 15.000 KI 


NHÀ MÁY DIESEL 


Hiện tại nhà máy Diesel gồm tất cả 13 đơn-vị phát 
điện chia ra 3 loại: 


6 


— 5 đơnsj 3.100KW.. 


Các đơn-vị 1.000KW được đem từ Thái-Lan qua 
và khởi sự hoạtđộng ngảy 8-11-196ã. Các đơn-vị 
1.500 KW do Hoa-Kỳ viện-trợ thuộc loại đề ngoài trời 
và bắt đầu hoạtđộng ngày 15-13-1965. 


Máy phát-điện Gaz tưrbine 15.000 KH 
tọa-lạc tại Thủ-Đức 


© 


HỆ-THÕNG BIẾN-ĐIỆN 


Nhà máy biến-điện Saigon đóng một vai trỏ quan- 
trọng trong vi‹ 
Chợlớn và phụ-cận. 


Các bộ máy phát-điện CM 2.100 KH 
tọa-lạc tại Thủ-Đức 


Nhà máy nầy tiếp nhận điện-năng từ hệ-thống phát 
điện Đanhim qua hệ-thống đường dây 330.000 Volts và 
từ hệ-thống phát điện Thủ-Đức qua đường dây 66.000 
Volts và 11.000 Volts. Nhà máy nầy phân-phối cho 
vùng Saigon-Chợlớn và phụ-cận qua hệ-thống vòng đai 
66.000 Volta. t 


ĐẶC-TÍNH : 


1° Máy biến-thế : 
— 7 máy biến-thế 23.000 KVA. 230/66/11 KV 
— l máy biến-thế 300 KVA, lã KV/380/220 V 
— 1 máy biến-thế 300 KVA, 11 KV/380/220 V 


#° Máy tụ điện đồng bộ : 
— Số máy : 2 
— Loại máy : trang bị trong nhà, trục nẵm 
ngang 
— Công-suất : 19.000 KWVA leading 
9.500 KVA lagging 
— Điện-thế : 11.000 Volts 


— Số phase : 3 
— Tần số : 50 chu-kỳ 
— Tốc-độ : 750 vỏng/phút 


3° Máy tụ điện tĩnh 
— Công-suất tồng cộng : 45.000 KVA, 66 KV 


— Số máy : 1 nhóm 5.000KVA 
4 nhóm 10000KVA 

— Số phase : 1 

— Tần số : 50 chu-kỳ 


— Số đơn-vị cho mỗi nhóm : 
12 máy cho nhóm 5.000KVA 
34 máy cho nhóm 10.000KVA 
— Loại : trang bị ngoài trời. 


=—————-—- _. 


Ngoài ra, còn có các dụng-eu trang-bị khác như : 
— các bộ ngất điện 230KV, 66 KV, ILKV 


— cần-trục 40 tấn 


— hệ-thống điện một chiều 4 
— bồn chứa đầu dựrữ cho máy biến-thế 


— điện-thoại và hệ-thống vô-tuyễn giữa các trạm 


và nhà máy, 


1.347.000.000 Yen 
33.810.000 VN § 


Các dụng-eụ trang-bị về điện và dụng xây cất 


Kinh-phi xây cất: 


được sản-xuất tại Nhật-Bản do các Hãng chế-tạo Nhật lễ 
sau đây : 
— Fuji Denki Seizo, Ltd., về máy biến-thế 
— Hitachi Ltd., về máy ngắt điện, tụ điện, máy : 
móc kiềm-soát và đồ trang-bị phụ Ỹ 


“tưng b2: 


Hệ-thống biến-điện chần chịt những máy 


cùng đây dẫn điện 


10 Ề 


5 —_ ng SSINNUONNAd.. xà 


— Sakurai Iron Works, Ltd., về khung thép 
— Niehimen €o. Ltd.. và Dainan Koosi về dụng-cụ 
xây-cất. 

Nhà biến điện được xây cất bởi một Hãng thầu 
Việt-Nam. Hãng Kỹ-Sư Cố-Vấn Nippon Koei K.K. lãnh 
phần cố-vấn. l 

Nhà máy nảy được bất đầu xây cất vào tháng 
11/1961 và hoàn thành vào tháng 11-1964. 


© 


HỆTHỐNG VÒNG ĐAI %6.000 VOLTS 
VÀ CÁC TRẠM BIỂN THỂ 


Hệ-thống nảy gồm một vòng đai chạy quanh 
Saigon — Chợ-Lớn — Gia-Định và một đường đây đi 
Biên-Hòa và Đồng-Nai. 


Đặc-điềm đường dây 66 KV : 
1° Dây dẫn điện : 


— Chiều đài tồng cộng.... 65km 

— Tiết điện dây.......... 4l0mm? „ 
— Đường kính đây ....... 3,86 em 

— Loại đây .............. ACSR 


Khả năng tải điện là 300 MW, có thề phân phôi 
đầy đủ và liên-tục cho Đô-thành trong một tương-lai 
xa. 

2 Trụ điện : 

— Tồng số trụ ............ 34 


11 


_ Ấ 


12 


— Thân trụ cao nhất ...... 72m 


Điện tích chân trụ lớn 
Dnhàt........... nh. 408 m2 

gồm 33 cây cừ 
bằng béton cất 
sất, mỗi cây có 
đường kính 
38em và dài 
18m : 
24.500 Mỹ-kim 
và 98/000 VN$ 

(hay là 

1.898.000 VN $) 


— Giá trụ điện đắt nhất... 


Đặc-điềm các trạm biến thế : 


1° Trạm Saigon : 
— Công-suất 40 MVA (3 máy 20 MVA) 
— Cung cấp điện năng cho Khu K§ỹ-nghệ Thủ- 
Đức và Nhà máy lọc nước Saigon Thủy-eục. 
3# Trạm Xa-lộ : 
— Công-suất 40 MVA (3 máy 30 MVA) 
— Cung cấp điện năng cho vùng Tân-Định Da- 
Kao và Trung-tâm Thủ-đô. 
3° Trạm Chánh-Hưng : 3 
— Côngsuất 60 MVA (3 máy 30 MVA) 
— Cung cấp cho hệthống phân phối bằng 
16 đường dây 15.000 Volts chạy ngầm dưới 
lỏng kinh đề nối trực tiếp với Trung-tâm 
phát điện Chợ-Quán. 


4° Trạm Hỏa-Xa : 
— Công-suất 40 MVA (2 máy 20 MVA) 
— Cung cấp điện năng cho vùng Gia-Định, 
Phú-Nhuận, Gỏ-Vấp. 
5° Trạm Chợ-Lớn : 
— Công-suất 40 MVA (2 máy 30 MVA) 
— Cung cấp điện năng cho vùng Chợ-Lớn, 
Phú-Thọ và Phú-Lâm. 
6° Trạm Đồng-Nai : ` N 
— Côngsuất 30 MVA (1 máy 30 MVA) 
— Cung cấp điện năng cho Khu Kỹ-nghệ Biên- 
Hòa. 
7° Trạm Biên-Hòa : 
— Côngsuất 20 MVA (1 máy 30 MVA) 


— Cung cấp điện năng cho Khu Kỹ-nghệ Biên- 
Hòa và quan-trọng nhất là nhà máy bơm 
nước Đồng-Nai cung cấp hệ-thống nước hiện 
hữu cho *ÐĐô-thành. 


© 


13 


L.Ì 


mm¬-¬. ., 


HỆ-THỐNG PHỐI-TRÍ ĐIỆN N 


Do sự bành-trướng các hệ-thỡng phát điện, biến 
điện và dẫn điện của Điện-Lực Việ 
phối-trí điện năng được thành lập. 


Nam, Hệthống 


Hệ-thống này có các nhiệm-vụ chính sau đây : 

1° Dự-trù mức sản-xuất trong năm dựa trên các 
yếu-tố chính xác của nhu cầu vào các mùa mưa nắng, 
đặc tính của các nhà máy điện và tính chất của khách 
hàng tiêu-thụ. 


3° Phối hợp thủy và nhiệt ¿ 


đề xử-dụng tôi-đa 
thủy điện là nguồn năng lượng rẻ tiền. 


nẵng cao hiệu 


Kiềm-soát điện thế và tần số đề tiết kiệm chỉ- 
ản-xuất. 


5° Phối-hợp chương-trình bảotrì và sửa chữa đề 
khỏi làm đình-trệ việc sản-xuất và cung-cấp điện. 
6° Bảo-vệ hệ-thống điện. 


Ngoài ra, hệ-thống này còn điều-hà 


h 1 hệthống 


viến-thông và 1 hệ-thống viễn-lượng của Điện-Lực Việt- 


Nam. 


Trạm Biến-điện Soigon ở trên xa-lộ Saigon — Biên - Hòa 
(từ Saigon lên, Trạm nằm ở phía tây trái, tới lối kiến-trúc tân-kỳ) 


14 


15 


we| | | | HH “ 
| | H 
lầm | IBI 
100 [ 
đam 
s| LỊ| 
k SimI 
H 
40 INBI g8 
= H IEBBI 
3 - HỊ LT] : : Ì 
-LHEELƑTLHLLLELLLELLLEEE 


BIỀU-ĐỒ CÔNG-XUẤT PHÁT XUẤT 
Ngày -28-1 -1989 


Đường đen: Hệ thồng phát điện Thủ-Đức (84 Mếgawatts). 
Đường xanh : Mức nhu cấu vùng Saigon-Chợ-lớn (r42 Mégawatts 
hay 142.ooo Kw). 


16 


CÁC NHÀ MÁY DIESEL KHÁC 


Ngoài hệ-thống phát-điện Thủ-Đức, Điện-Lực Việt- 
Nam còn có các Trung-tâm phát điện khác nằm rải-rác 
quanh Đô-thành cũng sản-xuất và cung-eấp điện cho 
Đô-thành. 


1° Tân-Sơn-Nhứt : 

— 5 máy Diesel 3.100 KW........ 10.500 KW 

-_#®° Khánh-Hội ; 

— 5 máy Diesel 3.100 KW ....... 10.500 KW 
3° Phú-Thọ (Trường Đua) : 

— ð máy Diesel 3.100 KW........ 10.500 KW 
4° Chánh-Hưng : 

— ð máy Diesel 3.100 KW......... 10.500 KW 
5° Võ-Tánh ; 

— 83 máy Diesel 3.100 KW .. 6.300 KW 
6° Đồng-Nai : 

— ð máy Diesel 3100KW....... 10:500 KW 
1° Chí-Hòa : 

— Š máy Diesel: 3.100xã5....... 10.500 KW 
8° Xa-lộ ; 


— 10 máy Diesel : 3.100KW x10... 321.100KW 


9% Hòa-Án : (nhà máy bơm nước 
Biên-Hòa, Saigon Thủy-Cục) 
— 3 máy (2.100KW x3)......... 6.300 KW 


